~ "mm .~ zm ` z 2 
Đôi mặt với thành tích áo 
Hoàng Trọng Muôn 
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Đối mặt với thành tích ảo 


Hoàng Trọng Muôn 
Đối mặt với thành tích ảo 
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 


Dạo này, đứa cháu con của chị gái tôi đang học lớp 4 tỏ ra 
rất lười học. Tôi phàn nàn thì anh chị chỉ biết lắc đầu và bảo 
là đã hết cách vì cũng đã dỗ dành, doạ nạt, phạt đánh đòn... 
đều làm tất tần tật nhưng chẳng ăn thua gì. Cứ đi học về là 
cháu vứt cặp sách ra đấy, đi chơi, có khi nằm đọc truyện 
tranh, nếu bị nhắc nhở thì nằm ngủ và lầm lầm, lì l chẳng 
chịu nói gì. Tôi lo quá, tìm cách động viên và hỏi cháu thì 
cháu trả lời rất hồn nhiên: "Ối đứa lớp cháu chẳng biết một 
chữ gì, bố mẹ chẳng bắt học bao giờ, cho chơi cả ngày mà 
vẫn được thưởng giấy khen". Ra là vậy. Thảo nào, mấy năm 
trước, khi được thưởng giấy khen, lần nào cháu cũng bắt tôi 
phải ép nhựa cho bằng được, nhưng dịp cuối năm học vừa 
rồi, cháu nhất định không cho tôi ép nhựa mà gấp làm tư tờ 
giấy khen kẹp vào quyển sách cất đi chứ nhất định không 
chịu cho cho treo lên khung nữa. Thì ra, ngay cả học sinh 
tiểu học cũng đã cảm nhận được sự không công bằng trong 
học hành, thi cử và cũng nhụt chí phấn đấu đến vậy, thật là 
đáng lo lắng. 


Tôi đem chuyện buồn này kể với một anh bạn cùng cơ quan, 
tưởng rằng sẽ nhận được sự chia sẻ, nào ngờ anh ấy còn 
buông một câu: "Cháu cậu tuyệt thế mà còn chê à! Tôi chỉ 
mong con tôi có được một phần như thế..". Rồi chẳng để tôi 


phải đợi lâu, anh rầu rĩ kể cho tôi nghe chuyện cậu quý tử 
đang học lớp 7 đã tỏ ra cứng đầu, cứng cổ và bất trị. Chả là 
năm nào đi họp phụ huynh cũng thấy thầy cô giáo khen và 
năm nào cũng thấy cháu mang giấy khen về nhà khiến anh 
chị mừng lắm, nghĩ là con mình tiến bộ nên luôn tìm cách 
động viên, khen thưởng. Nào ngờ, mới đây, công an địa 
phương gọi anh chị đến vì cháu tham gia một băng cướp 
nhí, trấn lột tiền của bạn để đi chơi games trên mạng. Lúc 
đấy, anh mới ngã ngửa ra khi biết là con mình thường xuyên 
bỏ học nhưng cô giáo chủ nhiệm đã không báo cho gia đình 
vì sợ cháu sẽ bỏ học luôn, lớp và nhà trường sẽ mất điểm thi 
đua. Vậy mà cháu vẫn gân cổ lên cãi lại bố mẹ: "Con vẫn lên 
lớp, vẫn được thưởng giấy khen đấy chứ có học dốt đâu". 
Cực chẳng đã, cuối năm học vừa qua, anh chị đã đến tận 
nhà các thầy cô năm lần bảy lượt để năn nỉ xin cho cháu 
tiếp tục học lại lớp 6 cho đỡ hổng kiến thức nhưng nhất định 
không được, lại còn bị lên lớp cho một trận. Thật là hết chỗ 
nói. 


Hôm gặp cô bạn học cùng ngày xưa đang dạy học ở một 
trường THCS, tôi đã phàn nàn về hai câu chuyện trên, cũng 
vừa muốn bạn chia sẻ, thông cảm, vừa muốn biết chút ít 
nguyên nhân. Không ngờ cô ấy mắng tôi: "Ông ở trên trời rơi 
xuống đấy à? Tôi tưởng ông cũng là giáo viên, lại là dân viết 
lách, đi nhiều, biết nhiều, hoá ra cũng chỉ là kẻ viết bậy". 
Rồi như muốn trút cơn bực tức của mình vừa phải chịu ở 
trường xuống đầu tôi, cô ấy đã nói gay gắt như mắng vào 
mặt tôi. Nào là phải chịu mọi sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, 


dù biết là sai, là rât vô lí nhưng cũng không được ý kiến nửa 
lời. Nào là nếu một học sinh bỏ học sẽ suốt ngày bị Hiệu 
trưởng nhắc nhở và yêu cầu đến tận nhà động viên, thậm 
chí năn nỉ học sinh đó đi học trở lại. Nếu không làm được 
thường xuyên bị Phòng Giáo dục và lãnh đạo địa phương 
giục giã, chỉ đạo, kiểm điểm. Nào là có học sinh thi lại nhưng 
không đến dự thi thì giáo viên phải đến tận nhà chở đi, có 
khi còn phải dỗ dành ngon ngọt hoặc phải chịu một điều 
kiện nào đó do học sinh ấy đưa ra mới có thể đưa học sinh 
đến làm bài thi được. Nếu học sinh vẫn nhất quyết không 
chịu đến thì giáo viên vẫn phải tự làm bài và nhét vào tập 
bài thi lại để coi như học sinh đó có làm bài thi và sẽ được 
chấm cho qua, vân vân và vân vân... Nói chung là quá nhiều 
áp lực đến mức mọi người gần như là chai lì và vô cảm trước 
mọi sự tiêu cực. Tôi chỉ còn biết động viên bạn và thất vọng 
cho mục đích của mình. Buồn hơn nữa là những chỉ tiêu khá 
và giỏi trong học tập, thi Tốt nghiệp THPT gần như đỗ 100% 
chỉ là... thành tích ảo! Thật đáng lo lắng cho một xã hội 
tương lai sẽ được xây dựng từ bàn tay của những chủ nhân 
lười nhác và thích giả dối ấy. 


Tôi còn nhớ mấy năm trước, khi Đài Truyền hình Việt Nam 
đưa tin thầy giáo Đỗ Việt Khoa tố cáo có kèm theo hình ảnh 
về tiêu cực trong một Hội đồng coi thi Tốt nghiệp THPT ở Hà 
Tây, mọi người trong nhà tôi gần như cùng lúc buột miệng: 
"Đồ dở hơi!", "Thần kinh!"... khiến tôi bực mình bỏ ra quán 
net. Lang thang trên trang web của Mạng giáo dục, đọc 
được rất nhiều ý kiến đồng cảm với mình, với thây Khoa và 


đều rất tâm đắc, tôi vội vàng đi khoe bạn bè và rủ chúng nó 
đi xem cùng. Ai ngờ, hầu hết chúng đều mắng tôi là đồ dở 
hơi và cho rằng một việc hại người như thế mà tôi cũng mở 
mồm khen được thì thật quá đáng. Tôi thấy tủi thân vô cùng 
và cảm giác lạc lõng, cô đơn ngay trong chính ngôi nhà và 
giữa bạn bè của mình. Ngay cả đến những người dân trong 
xã hội cũng coi chuyện tiêu cực trong thi cử và bệnh thành 
tích trong giáo dục là chuyện bình thường, coi những ai phê 
phán nó là kẻ dở hơi thì khó lòng mà thay đổi được. Không 
những thế, những kỳ thi Tốt nghiệp, giáo viên và bố mẹ của 
học sinh, thậm chí cả chính quyền địa phương còn lo lắng 
hơn cả học sinh, còn ngồi lại với nhau rất nhiều lần để bàn 
bạc, trao đổi biện pháp giúp cho học sinh đỗ tốt nghiệp với 
tỉ lệ cao, trong khi các lớp ôn thi tốt nghiệp, thậm chí cả học 
chính khoá vào dịp cuối năm, học sinh bỏ học đi chơi đến 
nửa lớp, có khi đến hai phần ba. Dù sao thì cũng không thể 
trách học sinh lười học và chống đối trong học tập được vì 
đã có sự nâng đỡ chắc chắn từ nhiều phía, và dù cố gắng 
hay lười nhác thì tất cả học sinh đều sẽ được lên lớp, đều ra 
trường và đều có thành tích như nhau thì chẳng tội gì phải 
vất vả học tập. 


Tôi rất tâm đắc khi người thầy dạy Triết học của tôi cho rằng, 
bệnh thành tích là một căn bệnh thâm căn cố đế và rất 
nặng do xuất phát từ tư tưởng coi trọng bằng cấp, coi trọng 
người có học của người phương Đông. Người ta vẫn luôn 
quan niệm rằng: "Nhất sĩ nhì nông" nên kẻ sĩ, người có bằng 
cấp, người được học hành luôn được xã hội coi trọng và rất 


danh giá. Tuy nhiên, khi mà đồng tiền dư dả hơn, người ta 
đã muốn nó trở thành phương tiện để đưa đẩy nhanh hơn 
đến với bằng cấp, đến việc được công nhận một cách chính 
thống là "người có học" nên dần dần tạo thành một trào lưu 
và thành bệnh. Chẳng nói gì đến người học mà ngay cả lãnh 
đạo các cơ quan tuyển dụng của Nhà nước cũng vẫn coi tấm 
bằng là chìa khoá vàng cho việc vào biên chế mà không để 
ý đến trình độ thực tế của người lao động thì bảo sao người 
học lại không coi đó là bùa hộ mệnh cho cuộc đời mình. Thế 
là căn bệnh thành tích di căn từ thế hệ này sang thế hệ 
khác rất nhanh, rất phổ biến. Và vì thành tích, vì sự khen 
thưởng, đề bạt, người ta có thể tìm mọi cách để đạt được 
thành tích, dù đó là tiêu cực. 


Thành tích có được không bao giờ dễ dàng, nhưng nhờ có 
tiêu cực làm bạn đồng hành nên ai cũng có thể có được 
thành tích mà chẳng mấy nhọc công. Thế là hình thành nên 
một kết cấu bền vững rất khó phá bỏ khi mà cả người dạy, 
người học, chính quyền địa phương và nhân dân cùng có lợi 
vì thành tích ảo. Ngay khi vừa nhậm chức, GS.TS. Nguyễn 
Thiện Nhân đã kịp thời đến thăm, khích lệ, tặng Bằng khen 
cho thầy Khoa. Lãnh đạo các địa phương cũng đã đồng tình 
với việc chống tiêu cực trong giáo dục khi hàng loạt sự việc 
được phanh phui, được xử lí, khi thầy Hoàng cũng được 
UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì hành động dũng cảm 
tố cáo tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi. Người lãnh 
đạo cao nhất của ngành Giáo dục - Đào tạo không những đã 
phát động được cuộc vận động lớn trong toàn ngành mà ông 


còn hứa sẽ thường xuyên "vi hành" xuống tận nhiều trường 
học. Động thái ấy khiến nhiều người quen sống với BỆNH 
THÀNH TÍCH phải chột dạ, phải có nhiều biện pháp tích cực 
để tự cải tạo mình khi mà tất cả mọi cán bộ, giáo viên trong 
ngành đều phải đặt bút ký cam kết thực hiện: "Nói không 
với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục". 
Tuy nhiên, sau nhiều năm sống chung phong trào Hai không 
với 4 nội dung, người ta đã trở nên "nhờn thuốc", "quen 
thuốc" và bắt đầu "miễn dịch" với các biện pháp làm "sạch" 
giáo dục. Bây giờ thi đua người ta không cần nói về thành 
tích nhưng thành tích của ai thấp thì ngay lập tức bị nói là 
không cố gắng, không tích cực, là đòi hỏi học sinh quá cao, 
dù những yêu cầu kiểm tra đó nằm trong sách giáo khoa và 
chắc chắn là giáo viên đó sẽ bị sạc một trận nếu không "cố 
gắng", thậm chí có thể bị kỷ luật nếu chỉ biết "đòi hỏi học 
sinh quá cao” mà không chịu nhượng bộ. Và phong trào xây 
dựng trường chuẩn quốc gia, trường học thân thiện... vô tình 
lại tiếp thêm cho việc "lách" hai không thành hiện thực. 


Cần phải có nhiều biện pháp cụ thể và mạnh mẽ hơn. Điều 
đó chắc chắn ngành giáo dục hoàn toàn có thể làm được để 
người thầy lại trở về đúng nghĩa người thây, đúng lời dạy: 
"Làm cho thầy ra thầy, trò ra trò, trường ra trường, lớp ra 
lớp" như lời dạy của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. 


Chỉ khi đó, ngày Nhà giáo Việt Nam mới thực sự trở thành 
ngày cả xã hội tôn vinh những người làm trong ngành giáo 
dục đào tạo. Và những người có trách nhiệm, có tâm huyết 


với ngành mới thật sự thấy tự hào vì tạo ra được những học 
trò có "chất lượng" thực sự. Và những học trò được đào tạo 
ra thực sự biết mình là ai và không phải sống trong ảo tưởng 
là mình tài, mình giỏi khi cái tài giỏi đó là do thầy cô cố 
gắng "học thay" mình. Họ sẽ tự tin bước vào đời mà không 
hề ngộ nhận bản thân mình. 


Hoàng Trọng Muôn 
(In trên báo Văn nghệ trẻ số 44, ra ngày 1 - 11 - 2009) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Tác giả/ VNthuquan.net - Thư viện Online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2009 


